Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 2 
Quyên Thứ 38 
Hội Thứ Nhất 


PHẨM BÁT NHÃ HÀNH TƯỚNG 
Thứ 10 - 1 


Lại nữa, Bạch Thế Tôn! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên tác lên 
quán này: “Pháp gì là Bát-nhã Ba-la-mật-đa? Có sao gọi Bát-nhã Ba-la-mật-đa? Ai tu Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa? Bát-nhã Ba-la-mật-đa đây dùng làm việc gì đây?” Như vậy Bồ- tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, thẩm xét quán sát kỹ, nếu pháp vô sở hữu bất khả đắc, đấy là Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. Với trong vô sở hữu bất khả đắc, chỗ nào gạn trách? 


Khi ấy, Xá-lợi-tử hỏi Thiện Hiện rằng: Trong đây pháp nào là vô sở hữu bất khả đắc ư? Thiện 
Hiện đáp: Nghĩa là pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô sở hữu bất khả đắc; pháp Tĩnh lự, Tinh tiến, An 
nhẫn, Tịnh giới, Bố thí Ba-la-mật-đa vô sở hữu bất khả đắc. Sở vì sao? Bởi vì: Nội không, ngoại không, 
nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh 
không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bốn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, 
nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vậy. 


Xá-lợi-tử! Pháp sắc vô sở hữu bất khả đắc, pháp thọ tưởng hành thức vô sở hữu bất khả đắc. 
Xá-lợi-tử! Pháp nhãn xứ vô sở hữu bât khả đắc, pháp nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu bât khả đắc. Pháp 
sắc xứ vô sở hữu bât khả đắc, pháp thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu bât khả đắc. 


Xá-lợi-tử! Pháp nhãn giới vô sở hữu bất khả đắc; pháp sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 
nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bắt khả đắc. Pháp nhĩ giới vô sở hữu bất khả đắc; pháp 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp tỷ 
giới vô sở hữu bất khả đắc; pháp hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 
vô sở hữu bất khả đắc. Pháp thiệt giới vô sở hữu bắt khả đắc; pháp vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, 
thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp thân giới vô sở hữu bắt khả đắc; pháp 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp ý 
giới vô sở hữu bất khả đắc; pháp pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở 
hữu bất khả đắc. 


Xá-lợi-tử! Pháp địa giới vô sở hữu bất khả đắc; pháp thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu 
bất khả đắc. Xá-lợi-tử! Pháp khổ thánh đề vô sở hữu bắt khả đắc; pháp tập diệt đạo thánh đề vô sở hữu 
bất khả đắc. Xá-lợi-tử! Pháp vô minh vô sở hữu bất khả đắc; pháp hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu bắt khả đắc. 


Xá-lợi-tử! Pháp nội không vô sở hữu bắt khả đắc, pháp ngoại không, nội ngoại không, không 
không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán 
không, vô biến dị không, bốn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, 
bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô sở hữu bất khả đắc. 


Xá-lợi-tử! Pháp bốn tĩnh lự vô sở hữu bất khả đắc; pháp bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở 
hữu bất khả đắc. Xá-lợi-tử! Pháp năm nhãn vô sở hữu bắt khả đắc, pháp sáu thần thông vô sở hữu bắt 
khả đắc. Xá-lợi-tử! Pháp bốn niệm trụ vô sở hữu bất khả đắc, pháp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ, vô sở hữu bất khả đắc. 


Xá-lợi-tử! Pháp Phật mười lực vô sở hữu bất khả đắc, pháp bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng 
trí vô sở hữu bất khả đắc. Xá-lợi-tử! Pháp chơn như vô sở hữu bắt khả đắc; pháp pháp giới, pháp tánh, 
pháp trụ, pháp định, thật tế, bình đẳng tánh, ly sanh tánh vô sở hữu bất khả đắc. Xá-lợi-tử! Pháp Dự 
lưu vô sở hữu bắt khả đắc, pháp Nhất lai, Bắt hoàn, A-la-hán, Độc giác vô sở hữu bất khả đắc. Xá-lợi- 
tử! Pháp Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc; pháp Như Lai vô sở hữu bắt khả đắc. 


Xá-lợi-tử! Tóm tắt nói gọn: Hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô 
ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc không hoặc bất không, hoặc vô tướng hoặc hữu tướng, hoặc vô 
nguyện hoặc hữu nguyện, hoặc tịch tĩnh hoặc bắt tịch tĩnh, hoặc viễn ly hoặc bắt viễn ly, hoặc tạp nhiễm 
hoặc thanh tịnh, hoặc sanh hoặc diệt, hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc thiện hoặc 
phi thiện, hoặc hữu tội hoặc vô tội, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc 
Niết-bàn, hoặc quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại, hoặc thiện hoặc bắt thiện, hoặc vô ký, hoặc buộc cõi 
Dục, hoặc buộc cõi Sắc, hoặc buộc cõi Vô Sắc, hoặc học hoặc vô học, hoặc chẳng phải học chẳng phải 
không học, hoặc thấy đạo bị dứt, hoặc tu đạo bị dứt, hoặc chẳng dứt được, hoặc ở trong hoặc ở ngoài 
và hoặc ở giữa hai, các pháp như thế thảy đều vô sở hữu bắt khả đắc. Sở vì sao? Bởi vì nội không, ngoại 
không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất 
cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng 
không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không và vô tánh tự tánh 
không vậy. 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cứ như vậy mà thấm xét 
quan sát kỹ tất cả pháp đều vô sở hữu bắt khả đắc, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng ưu hối, tâm kia 
bất kinh bắt khủng bắt bó, phải biết Bồ-tát Ma-ha-tát này, năng đối nơi Bát-nhã Ba-la-mật-đa thường 
chẳng bỏ rời. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử hỏi Thiện Hiện rằng: Vì duyên cớ nào mà biết Bằ-tát Ma-ha-tát này hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa năng đôi nơi Bát-nhã Ba-la-mật-đa thường chăng bỏ rời? 


Thiện Hiện đáp: Bởi Bồ-tát Ma-ha-tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, như thật biết Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa rời tự tánh Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Như thật biết Tĩnh lự, Tỉnh tiến, An nhẫn, Tịnh 
giới, Bố thí Ba-la-mật-đa rời tự tánh Tĩnh lự cho đến Bồ thí Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Do cớ đây nên biết 
các Bồ-tát Ma-ha-tát này hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa năng đối nơi Bát-nhã Ba-la-mật-đa thường chẳng 
bỏ rời. 


Xá-lợi-tử! Nhờ Bồ-tát Ma-ha-tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, như thật biết sắc rời tự 
tánh sắc; như thật biết thọ tưởng hành thức rời tự tánh thọ tưởng hành thức. Như thật biết nhãn xứ rời 
tự tánh nhãn xứ; như thật biết nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rời tự tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Như thật biết sắc 
xứ rời tự tánh sắc xứ, như thật biết thanh hương vị xúc pháp xứ rời tự tánh thanh hương vị xúc pháp 
xứ. Như thật biết nhãn giới rời tự tánh nhãn giới; như thật biết sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 
nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ rời tự tánh sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. 
Như thật biết nhĩ giới rời tự tánh nhĩ giới; như thật biết thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra các thọ rời tự tánh thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Như thật 
biết tỷ giới rời tự tánh tỷ giới; như thật biết hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh 
ra các thọ rời tự tánh hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Như thật biết thiệt giới rời 
tự tánh thiệt giới; như thật biết vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 
rời tự tánh vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ. Như thật biết thân giới rời tự tánh thân 
giới; như thật biết xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ rời tự tánh 
xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ. Như thật biết ý thức giới rời tự tánh ý giới; như 


thật biết pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ rời tự tánh pháp giới cho đến 
ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. 


Như thật biết địa giới rời tự tánh địa giới; như thật biết thủy hóa phong không thức giới rời tự 
tánh thủy hỏa phong không thức giới. Như thật biết khổ thánh để rời tự tánh khổ thánh đế, như thật 
biết tập diệt đạo thánh để rời tự tánh tập diệt đạo thánh đế. Như thật biết vô minh rời tự tánh vô minh; 
như thật biết hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não rời 
tự tánh hành cho đến lão tử sầu thán khỗ ưu não. 


Như thật biết nội không rời tự tánh nội không; như thật biết ngoại không, nội ngoại không, 
không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, 
tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, 
bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không rời tự tánh ngoại không cho 
đến vô tánh tự tánh không. 


lự rời tự tánh bốn tĩnh lự; như thật biết bốn vô lượng, bốn vô sắc định 
rời tự tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Như thật biết năm nhãn rời tự tánh năm nhãn; như thật biết 
sáu thần thông rời tự tánh sáu thần thông. Như thật biết bốn niệm trụ rời tự tánh bốn niệm trụ; như 
thật biết bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ rời tự 
tánh bốn cháng đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ. 


Như thật biết Phật mười lực rời tự tánh Phật mười lực; như thật biết bốn vô sở úy, bốn vô ngại 
giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 
tướng trí rời tự tánh bốn vô sở tánh cho đến nhất thiết tướng trí. Như thật biết chơn như rời tự tánh 
chơn như; như thật biết pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, thật tế, bình đẳng tánh, ly sanh 
tánh rời tự tánh pháp giới cho đến ly sanh tánh. Như thật biết Dự lưu rời tự tánh Dự lưu; như thật biết 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác rời tự tánh Nhất lai cho đến Độc giác. Như thật biết Bồ-tát rời 
tự tánh Bồ-tát; như thật biết Như Lai rời tự tánh Như Lai. 


Như thật biết pháp thường vô thường rời tự tánh pháp thường vô thường. Như thật biết lạc khỗ, 
ngã vô ngã, tịnh bắt tịnh, không bất không, vô tướng hữu tướng, vô nguyện hữu nguyện, tịch tĩnh bắt 
tịch tĩnh, viễn ly bất viễn ly, tạp nhiễm thanh tịnh, sanh diệt, hữu vi vô vi, hữu lậu vô lậu, thiện phi 
thiện, hữu tội vô tội, thế gian xuất thế gian, pháp thuộc sanh tử thuộc Niết-bàn rời tự tánh lạc khổ cho 
đến pháp thuộc sanh tử thuộc Niết-bàn. 


Như thật biết pháp quá khứ, vị lai, hiện tại rời tự tánh pháp quá khứ, vị lai, hiện tại. Như thật 
biết thiện bắt thiện, vô ký, buộc cõi Dục, buộc cõi Sắc, buộc cõi Vô sắc, học vô học, chẳng phải học, 
chẳng phải vô học, thấy dứt được, tu dứt được, dứt chẳng được, pháp ở trong ở ngoài ở giữa hai rời tự 
tánh thiện bất thiện, vô ký cho đến pháp ở trong ở ngoài ở giữa hai. 


Xá-lợi-tử! Do cớ đây nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát này hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, năng đối nơi 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thường chăng bỏ rời. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì là tự tánh Bát-nhã Ba-la-mật-đa? Pháp gì là tự 
tánh Tĩnh lự, Tỉnh tiên, An nhân, Tịnh giới, Bô thí Ba-la-mật-đa? Cho đên pháp øì là tự tánh pháp ở 
trong ở ngoài ở giữa hai? 


Thiện Hiện đáp: Vô tánh là tự tánh Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vô tánh là tự tánh Tĩnh lự, Tỉnh tiến, 
An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí Ba-la-mật-đa; cho đến vô tánh là pháp tự tánh ở trong ở ngoài ở giữa hai. 
Xá-lợi-tử! Do cớ đây nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa rời tự tánh Bát-nhã Ba-la-mật-đa; Tĩnh lự, Tinh 
tiến, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí Ba-la-mật-đa rời tự tánh Tĩnh lự cho đến Bồ thí Ba-la-mật-đa. Cho đến 
pháp ở trong ở ngoài ở giữa hai rời tự tánh pháp ở trong ở ngoài ở giữa hai. Xá-lợi-tử! Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa rời tướng Bát-nhã Ba-la-mật-đa; Tĩnh lự, Tinh tiến, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí Ba-la-mật-đa 
rời tướng Tĩnh lự cho đến Bồ thí Ba-la-mật-đa. Cho đến pháp ở trong ở ngoài ở giữa hai rời tướng pháp 
ở trong ở ngoài ở giữa hai. Xá-lợi-tử! Tự tánh cũng rời tự tánh, tướng cũng rời tướng, tự tánh cũng rời 


tướng, tướng cũng rời tự tánh, tự tánh tướng cũng rời tướng tự tánh, tướng tự tánh cũng rời tự tánh 
tướng. 


Lúc đó, Xá-lợi-tử bảo Thiện Hiện: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát với trong đây mà học, thời năng thành 
xong được nhật thiêt tướng trí. 


Thiện Hiện báo lời: Như vậy, như vậy. Thật như lời đã nói. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát với trong đây 
mà học, thời năng thành xong được nhất thiệt tướng trí! Vì sao thê? Xá-lợi-tử! Là Bô-tát Ma-ha-tát này 
biêt tầt cả pháp không có sanh, không có thành xong vậy. 


Xá-lợi-tử nói: Vì nhân duyên gì mà tắt cả pháp không sanh, không thành xong? 


Thiện Hiện nói: Vì sắc không, nên sắc sanh thành xong bất khả đắc; thọ tưởng hành thức không, 
nên thọ tưởng hành thức sanh thành xong bất khả đắc. Vì nhãn xứ không, nên nhãn xứ sanh thành 
xong bất khả đắc; vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không, nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ sanh thành xong bất khả 
đắc. Vì sắc xứ không, nên sắc xứ sanh thành xong bắt khả đắc; vì thanh hương vị xúc pháp xứ không, 
nên thanh hương vị xúc pháp xứ sanh thành xong bất khả đắc. Vì nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh 
ra các thọ sanh thành xong bất khả đắc. Vì nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra các thọ không, nên nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ sanh thành xong 
bất khả đắc. Vì tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên 
tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ sanh thành xong bắt khả đắc. Vì thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên thiệt giới cho đến thiệt xúc làm 
duyên sanh ra các thọ sanh thành xong bắt khả đắc. Vì thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, 
thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 
sanh thành xong bắt khả đắc. Vì ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 
không, nên ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ sanh thành xong bắt khả đắc. 


Vì địa giới không, nên địa giới sanh thành xong bắt khả đắc; vì thủy hỏa phong không thức giới 
không, nên thủy hỏa phong không thức giới sanh thành xong bất khả đắc. Vì khổ thánh để không, nên 
khỗ thánh đề sanh thành xong bắt khả đắc; vì tập diệt đạo thánh để không, nên tập diệt đạo thánh đề 
sanh thành xong bất khả đắc. Vì vô minh không, nên vô mỉnh sanh thành xong bất khả đắc; vì hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không, nên hành cho đến 
lão tử sầu thán khổ ưu não sanh thành xong bắt khả đắc. 


Vì nội không không, nên nội không sanh thành xong bất khả đắc; vì ngoại không. nội ngoại 
không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tẤt cảnh không, vô tế 
không, tắn không, vô biến dị không, bốn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết 
pháp không, l bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không không, nên ngoại 
không cho đến vô tánh tự tánh không sanh thành xong bất khả đắc. 


Vì bốn tĩnh lự không, nên bốn tĩnh lự sanh thành xong bắt khả đắc. Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc 
địng không, nên bồn vô lượng, bôn vô sắc định sanh thành xong bât khả đắc. Vì năm nhãn không, nên 
năm nhãn sanh thành xong bầt khả đắc. Vì sáu thân thông không, nên sáu thân thông sanh thành xong 
bắt khả đắc. 


Vì Bó thí Ba-la-mật-đa không, nên Bó-thí Ba-la-mật-đa sanh thành xong bắt khả đắc. Vì Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không, nên Tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa sanh thành xong bất khả đắc. Vì bốn niệm trụ không, nên bốn niệm trụ sanh thành xong bắt 
khả đắc. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ 
không, nên bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ sanh thành xong bắt khả đắc. Vì Phật mười lực 
không, nên Phật mười lực sanh thành xong bắt khả đắc. Vì bốn vô sở ÚY, bốn vô ngại giải, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không, 
nên bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí sanh thành xong bất khả đắc. Vì chơn như không, nên 
chơn như sanh thành xong bất khả đắc. Vì pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, thật tế, bình 


đẳng tánh, ly sanh tánh không, nên pháp giới cho đến ly sanh tánh sanh thành xong bất khả đắc. Vì Dự 
lưu không, nên Dự lưu sanh thành xong bất khả đắc. Vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác không, 
nên Nhất lai cho đến Độc giác sanh thành xong bắt khả đắc. Vì Như Lai không, nên Như Lai sanh thành 
xong bất khả đắc. 


Vì pháp thường vô thường không, nên pháp thường vô thường sanh thành xong bắt khả đắc. Vì 
pháp lạc khổ, ngã vô ngã, tịnh bắt tịnh, không bất không, vô tướng hữu tướng, vô nguyện hữu nguyện, 
tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, viễn ly bắt viễn ly, tạp nhiễm thanh tịnh, sanh diệt, hữu vi vô vi, hữu lậu vô lậu, 
thiện bất thiện, hữu tội vô tội, thế gian xuất thế gian, thuộc sanh tử thuộc Niết-bàn không, nên pháp lạc 
khỗ cho đến thuộc sanh tử thuộc Niết-bàn sanh thành xong bất khả đắc. 


Vì pháp quá khứ vị lai hiện tại không, nên pháp quá khứ vị lai hiện tại sanh thành xong bất khả 
đắc. Vì pháp thiện bắt thiện, vô ký, buộc cõi Dục, buộc cõi Sắc, buộc cõi Vô sắc, học vô học, chẳng phải 
học, chẳng phải không học, thấy dứt được, tu dứt được, chẳng phải dứt được, ở trong ở ngoài ở giữa 
hai không, nên pháp thiện bắt thiện, vô ký cho đến ở trong ở ngoài ở giữa hai sanh thành xong bắt khả 
đắc. 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát bèn như thế mà học Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là bèn gần nhất thiết 
tướng trí. Bồ-tát Ma-ha-tát này như như gần nhất thiết tướng trí, như vậy, như vậy, được thân thanh 
tịnh, được ngữ thanh tịnh, được ý thanh tịnh và được tướng thanh tịnh. Bồ-tát Ma-ha-tát này như như 
được thân thanh tịnh, được ngữ thanh tịnh, được ý thanh tịnh và được tướng thanh tịnh, như vậy, như 
vậy, chẳng sanh tâm tham câu hành, chẳng. sanh tâm sân câu hành, chẳng sanh tâm sỉ câu hành, chẳng 
sanh tâm mạn câu hành, chẳng sanh tâm siễm cuống câu hành, chẳng sanh tâm xan tham câu hành và 
chẳng sanh tâm tất cả kiến thủ câu hành. Bồ-tát Ma-ha-tát này do vì chẳng sanh tâm tham câu hành 
cho đến chẳng sanh tâm tất cả kiến thủ câu hành, nên rốt ráo chẳng đọa trong thai nữ nhân, thường 
thọ hóa sanh, cũng hắn chẳng sanh vào các hiểm ác thú, trừ khi vì muốn làm nhân duyên lợi lạc hữu 
tình: Từ một nước Phật đến một nước Phật để cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán các Phật Thế 
Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh Phật độ cho đến chứng được A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam Bò-đề 
thường chẳng rời Phật. 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được công đức thù thắng như trên, là phải học Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa, chăng nên bỏ rời. 


Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, không có phương tiện khéo léo, hoặc hành sắc hoặc hành tướng sắc; chẳng phải hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thọ tưởng hành thức, hoặc hành tướng thọ tưởng hành thức; chẳng 
phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành sắc thường vô thường, hoặc hành tướng sắc thường vô 
thường; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thọ tưởng hành thức thường vô thường, 
hoặc hành tướng thọ tưởng hành thức thường vô thường; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc 
hành sắc lạc khổ, hoặc hành tướng sắc lạc khổ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thọ 
tưởng hành thức lạc khổ, hoặc hành tướng thọ tưởng hành thức lạc khổ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa. Hoặc hành sắc ngã vô ngã, hoặc hành tướng sắc ngã vô ngã; chẳng phải hành Bát-nhã Ba- 
la-mật- đa. Hoặc hành thọ tưởng hành thức ngã vô ngã, hoặc hành tướng thọ tưởng hành thức ngã vô 
ngã; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành sắc tịnh bắt tịnh, hoặc hành tướng sắc tịnh bất 
tịnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thọ tưởng hành thức tịnh bắt tịnh, hoặc hành 
tướng thọ tưởng hành thức tịnh bắt tịnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành sắc không 
bất không, hoặc hành tướng sắc không bắt không; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành 
thọ tưởng hành thức không bất không, hoặc hành tướng thọ tưởng hành thức không bất không; chẳng 
phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành sắc vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng sắc vô tướng 
hữu tướng: chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thọ tưởng hành thức vô tướng hữu 
tướng, hoặc hành tướng thọ tưởng hành thức vô tướng hữu tướng: chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Hoặc hành sắc vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng sắc vô nguyện hữu nguyện; chẳng phải 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thọ tưởng hành thức vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng 
thọ tưởng hành thức vô nguyện hữu nguyện; chăng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành sắc 
tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, hoặc hành tướng sắc tịch tĩnh bắt tịch tĩnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật- 


đa. Hoặc hành thọ tưởng hành thức tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, hoặc hành tướng thọ tưởng hành thức tịch 
tĩnh bắt tịch tĩnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành sắc viễn ly bắt viễn ly, hoặc hành 
tướng sắc viễn ly bất viễn ly; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thọ tưởng hành thức 
viễn ly bắt viễn ly, hoặc hành tướng thọ tưởng hành thức viễn ly bắt viễn ly; chẳng phải hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
khéo léo, hoặc hành nhãn xứ, hoặc hành tướng nhãn xứ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc 
hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Hoặc hành nhãn xứ thường vô thường, hoặc hành tướng nhãn xứ thường vô thường; chẳng 
phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô thường, hoặc hành tướng 
nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô thường; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn xứ 
lạc khổ, hoặc hành tướng nhãn xứ lạc khổ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ tỷ 
thiệt thân ý xứ lạc khổ, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa. Hoặc hành nhãn xứ ngã vô ngã, hoặc hành tướng nhãn xứ ngã vô ngã; chẳng phải hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 
ngã vô ngã; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn xứ tịnh bắt tịnh, hoặc hành tướng 
nhãn xứ tịnh bắt tịnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh 
bắt tịnh, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh bắt tịnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Hoặc hành nhãn xứ không bất không, hoặc hành tướng nhãn xứ không bất không; chắng phải hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không bắt không, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt 
thân ý xứ không bắt không; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn xứ vô tướng hữu 
tướng, hoặc hành tướng nhãn xứ vô tướng hữu tướng; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc 
hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tướng hữu 
tướng; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn xứ vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành 
tướng nhãn xứ vô nguyện hữu nguyện; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt 
thân ý xứ vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nguyện hữu nguyện; chẳng 
phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn xứ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, hoặc hành tướng nhãn xứ 
tịch tĩnh bất tịch tĩnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch 
tĩnh bắt tịch tĩnh, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh; chẳng phải hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn xứ viễn ly bắt viễn ly, hoặc hành tướng nhãn xứ viễn ly bắt viễn ly; 
chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly bắt viễn ly, hoặc hành 
tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly bất viễn ly; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Hoặc hành sắc xứ, hoặc hành tướng sắc xứ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành 
thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ; chẳng phải hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Hoặc hành sắc xứ thường vô thường, hoặc hành tướng sắc xứ thường vô thường; chẳng 
phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ thường vô thường, hoặc hành 
tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thường vô thường; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc 
hành sắc xứ lạc khổ, hoặc hành tướng sắc xứ lạc khố; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật- đa. Hoặc 
hành thanh hương vị xúc pháp xứ lạc khổ, hoặc hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ lạc khổ; chẳng 
phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành sắc xứ ngã vô ngã, hoặc hành tướng sắc xứ ngã vô ngã; 
chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã, hoặc hành 
tướng thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành sắc 
xứ tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng sắc xứ tịnh bắt tịnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc 
hành thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh bắt tịnh, hoặc hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh bất 
tịnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành sắc xứ không bắt không, hoặc hành tướng sắc 
xứ không bất không; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ 
không bất không, hoặc hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ không bất không; chẳng phải hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành sắc xứ vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng sắc xứ vô tướng hữu 
tướng; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ vô tướng hữu 
tướng, hoặc hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vô tướng hữu tướng; chẳng phải hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Hoặc hành sắc xứ vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng sắc xứ vô nguyện hữu nguyện; 
chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ vô nguyện hữu nguyện, 
hoặc hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vô nguyện hữu nguyện; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la- 


mật-đa. Hoặc hành sắc xứ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, hoặc hành tướng sắc xứ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh; chẳng 
phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, hoặc 
hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. Hoặc hành sắc xứ viễn ly bắt viễn ly, hoặc hành tướng sắc xứ viễn ly bất viễn ly; chẳng phải hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly bất viễn ly, hoặc hành tướng 
thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly bất viễn ly; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
khéo léo, hoặc hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các 
thọ, hoặc hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ; chẳng phải hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra 
các thọ thường vô thường, hoặc hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 
thường vô thường; chắng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ, hoặc hành tướng nhãn giới cho đến nhãn 
xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn giới, 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, hoặc hành tướng 
nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 
tịnh bắt tịnh, hoặc hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh; 
chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 
nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không, hoặc hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc 
làm duyên sanh ra các thọ không bất không; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng, 
hoặc hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên. sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng; chẳng 
phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc 
làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm 
duyên : sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện; chăng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tính bất tịch tĩnh, 
hoặc hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh; chẳng 
phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc 
làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bắt viễn ly, hoặc hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên 
sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Hoặc hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc 
hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Hoặc hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô 
thường, hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ thường vô thường; chẳng 
phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra các thọ lạc khổ, hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ lạc 
khổ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên 
sanh các thọ ngã vô ngã; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh, hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến 
nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ tịnh bắt tịnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không, hoặc 
hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ không bắt không; chẳng phải hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
các thọ vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ vô tướng 
hữu tướng; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ 
xúc làm duyên sanh các thọ vô nguyện hữu nguyện; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành 
nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tính bất tịch tĩnh, 
hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh; chẳng phải 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên 


sanh ra các thọ viễn ly bắt viễn ly, hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ 
viên ly bât viễn ly; chăng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc 
hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô 
thường, hoặc hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ thường vô thường; chẳng phải 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên 
sanh ra các thọ lạc khổ, hoặc hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ lạc khỗ; chẳng 
phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên 
sanh ra các thọ ngã vô ngã, hoặc hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ ngã vô ngã; 
chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc 
làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ 
tịnh bắt tịnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không, hoặc hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm 
duyên sanh các thọ không bắt không; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành tỷ giới, hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng tỷ 
giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ vô tướng hữu tướng; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện 
hữu nguyện, hoặc hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ vô nguyện hữu nguyện; 
chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc 
làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, hoặc hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên 
sanh các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la- mật- đa. Hoặc hành tỷ giới, hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bắt viễn Iy, hoặc hành tướng tỷ giới 
cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ viễn ly bắt viễn ly; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Hoặc hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, 
hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các thọ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Hoặc hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 
thường vô thường, hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các thọ thường vô 
thường: chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ, hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên 
sanh các thọ lạc khổ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, hoặc hành tướng thiệt giới cho đến 
thiệt xúc làm duyên sanh các thọ ngã vô ngã; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thiệt 
giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh, hoặc hành 
tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các thọ tịnh bất tịnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa. Hoặc hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 
không bắt không, hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các thọ không bất không; 
chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt 
xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm 
duyên sanh các thọ vô tướng hữu tướng; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thiệt giới, 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, hoặc 
hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các thọ vô nguyện hữu nguyện; chẳng phải hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên 
sanh ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các 
thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh; chắng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bắt viễn ly, hoặc hành tướng thiệt giới 
cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các thọ viễn ly bắt viễn ly; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Hoặc hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, 
hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh các thọ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Hoặc hành thân giới, xúc giới, thần thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 
thường vô thường, hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh các thọ thường vô 
thường; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân 


xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ, hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên 
sanh các thọ lạc khổ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thân giới, xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, hoặc hành tướng thân giới cho đến 
thân xúc làm duyên sanh các thọ ngã vô ngã; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thân 
giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh, hoặc hành 
tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh các thọ tịnh bắt tịnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa. Hoặc hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 
thọ không bắt không, hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh các thọ không bắt 
không; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng thân giới cho đến thân 
xúc làm duyên sanh các thọ vô tướng hữu tướng; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành 
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu 
nguyện, hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh các thọ vô nguyện hữu nguyện; 
chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân 
xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tính bất tịch tính, hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm 
duyên sanh các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thân giới, 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bắt viễn ly, hoặc hành 
tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh các thọ viễn ly bắt viễn ly; chẳng phải hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. 


Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc hành 
tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành 
ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường, hoặc hành 
tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ thường vô thường: chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ, hoặc 
hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ lạc khỗ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, hoặc 
hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ ngã vô ngã; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh, 
hoặc hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ tịnh bắt tịnh; chẳng phải hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không 
bất không, hoặc hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ không bất không; chẳng phải 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra 
các thọ vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ vô tướng 
hữu tướng; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và Ỷ xúc, 
ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm 
duyên sanh các thọ vô nguyện hữu nguyện; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành ý giới, 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tính, hoặc hành tướng 
ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh; chẳng phải hành Bát- nhã Ba-la- mật- 
đa. Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bắt viễn 
ly, hoặc hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ viễn ly bất viễn ly; chẳng phải hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
khéo léo, hoặc hành địa giới, hoặc hành tướng địa giới; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc 
hành thủy hỏa phong không thức giới, hoặc hành tướng thủy hỏa phong không thức giới; chẳng phải 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành địa giới thường vô thường, hoặc hành tướng địa giới thường 
vô thường; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thủy hóa phong không thức giới thường 
vô thường, hoặc hành tướng thủy hỏa phong không thức giới thường vô thường; chẳng phải hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành địa giới lạc khỗ, hoặc hành tướng địa giới lạc khô; chẳng phải hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không thức giới lạc khổ, hoặc hành tướng thủy hỏa phong 
không thức giới lạc khổ; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành địa giới ngã vô ngã, hoặc 
hành tướng địa giới ngã vô ngã; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thủy hỏa phong 
không thức giới ngã vô ngã, hoặc hành tướng thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã; chẳng phải 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành địa giới tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng địa giới tịnh bất tịnh; 


chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không thức giới tịnh bắt tịnh, hoặc 
hành tướng thủy hỏa phong không thức giới tịnh bắt tịnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc 
hành địa giới không bắt không, hoặc hành tướng địa giới không bất không; chẳng phải hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không thức giới không bất không, hoặc hành tướng thủy hỗa 
phong không thức giới không bất không; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành địa giới 
vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng địa giới vô tướng hữu tướng: chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không thức giới vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng thủy hỏa 
phong không thức giới vô tướng hữu tướng; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành địa 
giới vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng địa giới vô nguyện hữu nguyện; chẳng phải hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng 
thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện hữu nguyện; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc 
hành địa giới tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, hoặc hành tướng địa giới tịch tĩnh bắt tịch tĩnh; chẳng phải hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, hoặc hành 
tướng thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh bắt tịch tĩnh; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Hoặc hành địa giới viễn ly bất viễn ly, hoặc hành tướng địa giới viễn ly bất viễn ly; chẳng phải hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không thức giới viễn ly bắt viễn ly, hoặc hành tướng 
thủy hóa phong không thức giới viễn ly bắt viễn ly; chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


-== 0O --- 


